Edith Piaf - Không có gi 
hồi tiếc 

Xuân Sương 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Edith Piaf - Không co gì hối tiếc 


Xuân Sương 


Edith Piaf - Không có gì hối tiếc 


src="http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/2452/8DF82D182 
61E403890F13244E5F76FC8.jpg"> 


Non, rien de rien. 

Non, je ne regrette 

rien. 

Ni le bien qu on m a fait, ni le mal. 
Tout ça m est bien 

égal. 

Non, rien de rien. 

Non, je ne regrette rien. 
C est payé, balayé, 
oublié. 

Je me fous du passé. 
Avec mes souvenirs. 

J ai allumé le 

feu. 

Mes chagrins, mes plaisirs, 
Je n ai plus besoin d eux. 
Balayés mes 

amours. 

Avec leurs trémolos. 
Balayés pour toujours. 
Je repars à 


zéro. 

Non, rien de rien. 

Non, je ne regrette rien. 
Ni le bien 

qu on m a fait, ni le mal. 
Tout ça m est bien égal. 
Non, rien de 

rien. 

Non, je ne regrette rien. 
Car ma vie. 

Car mes 

joies. 

Aujourd hui, 

Ca commence avec toi... 
Paroles de Michel 
Vaucaire. 

Musique de Charles Dumont. 


Không, không gì cả. 

Tôi không hối tiếc gì cả. 

Ngay điều tốt hay 

xấu thiên hạ làm cho tôi, mặc kệ hết. 
Í... A 

Đã trả xong, đã 

phủi sạch, đã quên rồi. 

Tôi cóc cân quá khứ. 

Với các kỷ 


niệm. 

Tôi châm lửa. 

Mọi nỗi đau, niềm 

VUI. 

Không cần chúng nữa. 
Phủi sạch tình 

nhân. 

Với giọng rù quyến của họ. 
Vĩnh viễn quét 

sạch. 

Tôi bắt đầu lại từ số không... 


Giữa tháng 2-2007, phim La Môme về cuộc đời nữ ca sĩ 
ngoại hạng Edith 

Piaf của đạo diễn Olivier Dahan ra mắt khán giả khắp nước 
Pháp. Phê bình của báo 

chí và khán giả cho điểm 4 sao. Qua sự diễn xuất tài tình 
của nữ tài tử điện ảnh 

Marion Cotillard cao 1m75, bỗng dưng Edith Piaf chỉ cao 
1m47 lừng lững bước ra 

khỏi mộ, đau đớn trữ tình, và cả nước Pháp rưng rưng nghe 
lại giọng ca duy 

nhất trong lịch sử nhạc Pháp. Điện thư chuyển cho nhau 
hình ảnh và tiểu sử Piaf 

kèm bản nhạc Non Je Ne Regrette Rien (Không, tôi không hối 
tiếc gì cả) mà 

Piaf đã hát với tất cả sinh lực của con tim suốt đời chấn 
thương đa cảm. Tiếp đó 


kênh Arte chiếu phim tài liệu đời Piaf hai bữa liên tiếp ngày 
3- 4 tháng 3 

khiến người ái mộ chợt giật mình: giữa bao bận bịu cơm áo 
hằng ngày với 

chuyện dao búa chết chóc cơm bữa còn có bóng hình Piaf vỗ 
về, ru mình vào giấc 

mơ êm ái dù chốc lát. Con số bán sách về Piaf và nhạc vượt 
lên, làm người 

ta nhớ lại buổi trình diễn mang tên "Piaf je t aime" (Piaf tôi 
yêu cô) 

hiến cho đời bà, năm 1996, cũng mang kết quả tương tự. 
Mặc dầu theo khai sinh, Piaf chào đời ở bịnh viện Tenon, 
quận 20 

Paris ngày 19 tháng 12 năm 1915 dưới tên Edith Gassion, 
truyền thuyết lại muốn 

bà sinh ra dưới ngọn đèn đường ở Belleville cùng quận, nơi 
tụ tập của các tay 

anh chị, dưới mắt một viên cảnh sát đi tuần! Dù cất tiếng 
khóc đầu đời nơi nào, 

Edith lớn lên cất tiếng hát khắp thế giới và được thiên hạ 
yêu quá đến gần nhu 

ghét: một con chim sẻ 1m47 mà vĩ đại đến nỗi khiến các 
chim đến sau trở thành 

nhỏ bé. Không thể tìm ra người kế vị. Bởi không những chi /à 
Piaf, mà còn 

cùng thời nước Pháp đã sinh sản những đứa con đem vinh 
quang cho tổ quốc: 

Sartre, Cocteau, Chagall... Piaf là nước Pháp, không cần làm 


marketing, không 
cần phô trương, chỉ với đam mê và tài năng thực sự... 


color=#993366>Tuổi thơ: 

Bố sống bằng nghề làm xiếc ngoài đường, mẹ 

người Algérie hát dạo chẳng quan tâm gì đến con nên Piaf 
được gửi gấm cho bà 

ngoại. Hai năm sau nhập ngũ, bố gửi Piaf cho bà nội ở 
Normandie, vùng bắc nước 

Pháp, là tú bà. Tại lầu xanh, con bé ngày ngày nhìn thấy 
những tấm lưng trần của 

các ông chộp hôn gái làng chơi trong hành lang chật hẹp. Có 
dạo nó bị đau mắt 

suýt mù. Dầu vậy Piaf được sống mấy năm êm ả trong tình 
thương của các cô gái, 

hơn là tình thương của bà nội. Sau chiến tranh bố trở về 
đem đi sống nay 

đây mai đó bằng nghề nhào lộn ngoài đường. Để giúp bố, nó 
hát, và kiếm tiền 

nhiều hơn trò xiếc sơ đẳng của bố. Từ từ, nó nhận ra giọng 
đặc biệt của mình rồi 

đến năm 15 tuổi từ giã bố để bay nhảy với đôi cánh riêng 
nhỏ bé. 

Cô 

chọn khu Belleville và Pigale hát dạo, cô bạn thân Momone 
đứng lấy tiền. Nếu 

Piaf lấy tiền thì ra vẻ người hát ăn xin, trong khi người khác 
lấy tiền thì Piaf 


là nghệ sĩ. Năm 17 tuổi Piaf gặp người đàn ông đầu tiên 
trong đời, năm sau sinh 

đứa con gái để rồi 2 năm sau nữa khóc con, viêm màng não. 
Người đàn ông bỏ 

đi. Hai mươi tuổi, hầu như mồ côi, Piaf bên bờ vực nghèo 
đói, sa sút tinh 

thần, nghiện ngập và suýt làm điếm. Khu vực thường la cà 
hát kiếm tiền không 

phải khu tốt, là chỗ của các tay anh chị với đủ kiểu làm ăn. 
Rồi định mệnh khiến 

một chiều năm 1935 Louis Leplée, chủ phòng trà ca nhạc 
Gerny s đi ngang, sững 

sờ trước giọng ca độc đáo, ông muốn thâu dụng cô. Gerny s 
là phòng trà 

sang trọng nằm trên Champs Elysée, được mệnh danh đại lộ 
đẹp nhất thế giới. 

Chính Leplée đã đặt tên Môme Piaf cho cô. Môme, tiếng gọi 
thân mật 

con bé, thằng bé, Piaf là tiếng lóng, nghĩa là con chim sẻ, 
hạp với thân 

hình mỏng manh. Giọng mạnh, khàn, rung rền, bình dân, 
đầy kịch tính rất hạp với 

nhạc Pháp, đã chỉnh phục ngay khách của Leplée. Chỉ trong 
một tuần lễ, cả Paris 

đổ dồn về Gerny s và Piaf được xem là một khám phá tuyệt 
diệu trong năm. Và dù 

ông cố tạo cho Piaf môi trường sinh hoạt tốt, cô vẫn không 
từ bỏ thói quen chạy 


về Belleville và Pigale gặp gỡ đùa nghịch với bạn bè, phần 
đông là dân anh chi. 

Bản tính Piaf hồn nhiên ưa cười nói chọc phá với cá tính cực 
kỳ mạnh mẽ ngang 

tàng, một con người hoang đàng rộng lượng hết mình, 
không thể khép vào khuôn 

khổ. 

Không may, tháng 2 năm 1936 Leplée giúp cô thâu đĩa 78 
vòng thì tháng 4 

ông bị ám sát tại tư gia. Vì không thường giao dịch với giới 
sang trọng này nên 

Piaf bị điều tra rắc rối và báo chí nghiêm khắc khai thác tối 
đa, bởi vì những 

người nhúng tay vào việc ám sát là dân tứ chiếng khu 
Belleville-Pigale 

giống đám anh chị "bảo trợ" Piaf . Người ta tẩy chay cô vì 
nghi chính cô 

hướng dẫn cuộc ám sát này. Vụ án chẳng bao giờ được làm 
sáng tỏ. 

Nhưng chẳng bao lâu, nhờ Raymond Asso, kẻ phiêu lưu và là 
cựu lính lê dương, rất 

yêu Piaf và hiểu rõ ưu khuyết điểm của nhân vật duyên 
dáng bất trị, đã giúp cô 

trở thành tài năng mà sau này chúng ta được biết. Từ đây 
con chim sẻ không 

được phép bay về tổ cũ đầy rác rưởi nữa, cũng không muốn 
hát sao thì hát. Chính 

Asso với sự phụ hoạ kiên nhẫn của nữ nhạc sĩ dương cầm 


Marguerite Monnot, đã 

luyện tập cho Piaf cách phát âm, cách diễn xuất, ngay cả 
cách ăn mặc lên sân 

khấu. Với Asso, Piaf phải làm việc, làm việc và làm việc. Và 
việc làm được thù 

lao xứng đáng. (Để diễn xuất gần hệt Piaf mà không có 
vidéo Piaf hát các 

bản nhạc trong phim, Marion phải làm việc nhiều đêm tìm 
điệu bộ diễn xuất, cách 

di chuyển thân hình và lưỡi, cách ngắt hơi ... Và vì không dễ 
sống trong vai 

thần tượng độc đáo một cách trọn vẹn, Marion đã mất rất 
nhiều thời gian để nhập 

vào và bước ra khỏi Piaf). 

Trưởng thành: 

Năm 1937, 

Môme Piaf vĩnh viễn trở thành Edith Piaf, lúc này cô 23 

tuổi, thành công rực rỡ trên đường ca nhạc và đóng phim 
đầu tiên "La 

Garconne" (Cô gái phóng túng). Họ là tình nhân của nhau 
đến khi Asso 

nhập ngũ. Ba năm sau Piaf gặp kịch sĩ Paul Meurisse trong 
giới trưởng giả 

cốt cách, một người lịch lãm dè dặt khác với một Piaf sôi nổi 
bộc tuệch. Trong 

hai năm tình nghĩa, chính Paul đã dạy cô cách cư xử trong 
xã hội thượng lưu. 

Viện sĩ Jean Cocteau (thi, văn, hoạ sĩ...) đã viết một vở kịch 


riêng cho họ, 

diễn cảnh đời vợ chồng, vai đàn ông trầm lặng điềm tĩnh 
khó lay chuyển. Với vở 

này, người ta chợt khám phá tài năng phi thường của Piaf 
trong kịch nghệ. 

Và họ đóng chung phim "Montmartre sur Scène" 
(Montmartre trên sân khấu). 

Thời này Piaf là người được ưa chuộng của giới trí thức Paris 
và hoàn toàn có 

bản lĩnh làm chủ nghệ thuật và con người mình. Giữa hai 
cuộc chiến tranh 

thế giới, đêm đêm con chim sẻ vẫn cất giọng vàng, chinh 
phục không những con tim 

dân sang trọng Paris mà cả con tim thế giới và đạt được vinh 
quang tức khắc. 

Trong khi Pháp bị Đức chiếm đóng, dân Paris quan niệm 
"phải học ngôn ngữ của kẻ 

thù" và bí mật kháng chiến, Piaf vẫn hát không ngừng trong 
các vùng tự do, cho 

cả dân bị trị và dân cai tri. Người ta trách Piaf nhất là đã 
qua hát tận Bá 

Linh theo lời mời của Đức khiến sau khi Paris được giải 
phóng, Piaf bị rất nhiều 

phiền phức. 

Vào khoảng 30 tuổi, dày kinh nghiệm và không biết mùi thất 
bại, 

Piaf giúp đỡ những người cô cho là xứng đáng. Vì vậy khi 
gặp Yves Montand 


cuối hè 1944, không những Piaf bị tiếng sét ái tình mà còn lo 
cho sự nghiệp của 

Yves, từ tiết mục các bản nhạc đến tủ quần áo. Và năm sau 
họ cùng xuất hiện 

chung trong phim Etoile sans lumière (Sao không ánh 
sáng). (Về sau 

này tả trước công chúng về buổi gặp gỡ Piaf đầu tiên, Yves 
nói đã bị choáng ngợp 

bởi lòng ngưỡng mộ tuyệt đối trước một Piaf trẻ đẹp tài hoa. 
Và khi xa nhau, 

chính Yves là người đau khổ). Cho Yves, Piaf viết bài La Vie 
En 

Rose (Đời màu hồng), một trong những bản nhạc của mọi 
thời đại đã bay khắp 

thế giới. Hai năm sau, Piaf có dịp quen biết nhóm ca sĩ trẻ 
Compagnon 

de la chanson (Bạn ca hát) và cũng như với Yves Montand, 
Piaf tự thấy có 

trách nhiệm lo cho sự nghiệp họ và đề nghị thâu chung Les 
Trois Cloches 

(Ba quả chuông), kết quả sét đánh, bán cả triệu đĩa. Piaf 
quyết định dẫn họ cùng 

qua Mỹ trong vòng trình diễn đầu tiên của cô vào năm 1947. 
Chuyến viễn du 

qua bên kia Đại Tây Dương là một thách thức thực sự cho 
đứa con của Belleville. 

Những buổi trình diễn đầu tiên trong các phòng trà ca nhạc 
Nữu ước không lôi kéo 


được sự quan tâm của dân Mỹ chút nào bởi họ chẳng hiểu 
biết gì về nhân vật Piaf. 

Nhưng tình cờ đọc được bài phê bình cực kỳ khả quan trên 
một tờ báo lớn ở đây, 

Piaf quyết định ở lại dù ngày trở về Âu Châu đã định. Cô ký 
hợp đồng 

hát 1 tuân cho Café Versailles, phòng trà rất chọn lọc ở 
Manhattan. Thành 

công rực rỡ. Thay vì về Âu châu, cô ở lại Nữu ước 4 tháng, 
và các năm sau thường 

quay lại chốn này. 

Tình yêu và vinh 

quang: 

Chuyến di lịch sử trên đã vô tình thay đổi đời Piaf bởi 2 

cuộc gặp gỡ quan trọng. Một với Marlène Dietrich, nữ ca 
kịch sĩ, họ trở thành 

bạn thân và giữ liên lạc với nhau đến ngày Piaf chết. Chính 
Marlène dạy Piaf 

tiếng Anh và rất nhanh, Piaf đã có thể nói và hát thứ tiếng 
ngoại quốc này. Và 

nhất là, hai, Piaf yêu điên cuồng vô địch thế giới đánh bốc 
Marcel Cerdan, cũng 

người Pháp đang ở Nữu ước, mà cô đã gặp lần đầu tiên ở 
Paris trong phòng trà rất 

thời thượng Club des Cinq (Câu lạc bộ 5 người). Lần đó chỉ là 
cái bắt 

tay, không tiếng sét, không tiếng lòng. Rồi mỗi người một 
nghiệp bay đi chinh 


phục Mỹ châu với đôi cánh thiên thần của mình. Và định 
mệnh cho họ gặp lại nhau 

trong thành phố Nữu ước rộn ràng để yêu nhau cuồng nhiệt. 
Cô ca sĩ mảnh khảnh 

với giọng ca vang dội tiếng chuông đồng và anh lực sĩ to 
như gấu với tiếng cười 

dòn dã sảng khoái có vợ bốn con được mệnh danh "Vua 
đánh bốc, hoàng hậu ca sĩ 

",. làm tổn hao bao nhiêu giấy mực và được xem là mối tình 
lãng mạn danh 

tiếng nhất thế kỷ. Cả hai đều nổi tiếng thế giới nhưng khác 
ngành nhau một trời 

vực. Trong 2 năm, Piaf và Cerdan sống với nỗi đam mê 
không ai sánh kịp. Họ như 

mọi người, yêu nhau như mọi người, nhưng khác hẳn mọi 
người. Với Marguerite 

Monnot, Piaf viết Lhymne à l'amour (Thánh ca tình yêu) cho 
anh, một 

trong những bài nổi tiếng nhất và được hát nhiều nhất. 
Người ta còn giữ lại hình 

ảnh Piaf nhỏ bé với chiếc áo đen ngập tràn ánh đèn sân 
khấu đang diễn tả mối 

tình vĩ đại đời mình. 

Nhưng cái chết bất ngờ của Cerdan tối 27 rạng 

ngày 28-10-1949 trên chuyến bay Paris-Nữu ước đã biến câu 
chuyện tình tuyệt vời 

thành thảm kịch. Muốn được gặp nhau càng sớm càng tốt, 
Piaf điện thoại bảo 


Marcel hãy lấy máy bay thay vì tàu thủy, bởi vì cuộc hành 
trình kéo dài lâu quá 

sẽ giết cô chết mất, trong khi cô mỏi mòn ngóng đợi từng 
giây. Cho đến lúc đó, 

hàng không Constellation chưa hề có vấn đề. Nhưng chuyến 
bay mang Marcel 

Cerdan đến cho Piaf đã bị nạn trên không phận Acore lãnh 
thổ Bồ Đào Nha. Sáng 

ngày 28 tháng 10 thức dậy nhận hung tin, Piaf không tin, 
mở cửa từng phòng tìm 

kiếm vì rõ ràng anh vừa về, cô mới pha cho anh ly cà phê 
hãy còn nóng hổi trên 

giường. (Chỗ này trên màn ảnh không còn âm thanh, chỉ 
một Piaf gào Marcel, 

Marcel, Marcel... và như không biết phải làm gì, những ngón 
tay rất đẹp co 

duỗi quýnh quáng. Cánh cửa cuối cùng cô mở dẫn thẳng ra 
sân khấu, khán giả đang 

im lặng chờ đợi, ánh sáng rực rỡ trước mặt, khán giả xem 
phim chỉ thấy phần lưng 

mỏng manh, tối đen...). Thực tế ngoài đời, đêm ấy Piaf có 
chương trình trình 

diễn. Khóc suốt ngày rồi ban đêm, một Piaf nghị lực phi 
thường ra sân khấu. 

Nhưng hát đến bài thứ 6 thì Piaf bật khóc ngất xiu. 

Đó là bài Le chant d'amour (Ca khúc tình 

yêu): 

Nếu bạn muốn nghe. 


Tôi sẽ hát một tình 

khúc. 

Một tình khúc thật tâm thường. 

Cho 

đôi tình nhân yêu nhau. 

Nếu bạn để tôi 

kể. 

Chuyện tình đẹp như mo. 

Vậy hãy để tôi 

hát... 

Cái tang này đã khiến Piaf triển miên suy sụp tinh thần 

cho đến mãn đời, không vươn lên nổi. Vốn bản tính hay tin 
“thế giới bên kia", 

Piaf lao vào những trò thần bí ngay cả thuyết thông linh, 
thường tới lui 

các ông bà "thầy" chỉ để nghe họ lặp đi lặp lại từng đó 
chuyện chẳng đâu vào đâu 

nhưng có thể giúp an lòng Piaf. Cả tuần không ăn uống, Piaf 
chỉ muốn một điều 

duy nhất: Marcel của cô trở lại. Cô bạn thuở hát dạo 
Momone phải học cách làm 

cái bàn di chuyển, và khuyên Piaf ăn uống. Tin đó là lời 
Marcel sai khiến, Piaf 

chịu ăn, đến nghẹn cổ mới thôi. 

Dầu vậy cô vẫn không ngừng làm việc và trình 

diễn với một ý chí siêu phàm. Lúc này tài tử kiêm nhạc sĩ trẻ 
Charles Aznavour 

(hiện còn sống, rất được dân Tây cưng, gọi là Petit Charles- 


Charles bé, 

để phân biệt với Tổng thống Charles De Gaules là Grand 
Charles-Charles 

lớn) trở thành kẻ đồng hành đặc biệt: thư ký riêng, tài xế, 
bạn tâm 

sự... Và đây là người duy nhất có liên hệ chặt chẽ thân thiện 
với Piaf mà không 

phải tình nhân. Từ lâu Piaf đã giúp Charles hoàn chỉnh khi 
lên sân khấu, nhưng 

không chủ động lèo lái như đối với Yves Montand hay nhóm 
Bạn Ca Hát, mặc dù 

Charles đã viết cho cô nhiều bản nhạc rất thành công. 

Năm 1951 Piaf cặp với 

Eddie Constantine, ca sĩ diễn viên trẻ người Mỹ gốc Hy lạp. 
Cùng diễn vở 

nhạc kịch "La p'tite Lili" (Con bé Lili), áp phích kéo dài 7 
tháng chưa 

kịp tháo xuống thì họ đã chia tay. Năm ấy Piaf bị 2 tai nạn xe 
hơi, lần 

thứ 2 suýt chết phải nằm liệt giường rất lâu và chích mọc 
phin. Thêm với rượu, 

mọc phin đóng vai trò tàn hại sức lực Piaf vốn đã mong 
manh. 

Rồi duyên nợ 

dẫn Piaf gặp và làm đám cưới với ca nhạc sĩ nổi tiếng 
Jacques Pills năm 1952. Họ 

ở trong căn hộ ở Paris mà Piaf giữ cho đến ngày nhắm mắt. 
Trong giai đoạn này 


Piaf theo nhiều đợt giải độc. Dù bị rượu và mọc phin tàn phá, 
thời gian này Piaf 

lên tuyệt đỉnh vinh quang nghệ thuật, đĩa thâu hay các buổi 
trình diễn đều thành 

công ngoại hạng. Giới thân cận che giấu báo chí tình trạng 
sức khoẻ của Piaf, cô 

ẩn dật nhiều tháng trời trong 2 năm tiếp đó, giữa các 
chuyến viễn du Nữu ước-Mễ 

Tây Cơ-Rio-Paris. Đi để khuây khoả hình ảnh con ma Marcel 
không bao giờ rời. Đi 

để quên những ngày hạnh phúc trong 2 năm, quá dài và quá 
ngắn. Đi để bàng hoàng 

nhận ra rằng trong mọi vòng tay đàn ông, không vòng tay 
nào vững chải mạnh mẽ và 

êm ái như vòng tay người đanh bốc. Chỉ đến năm 1955 khi 
biết sẽ hát ở 

Olympia, phòng trình diễn tầm cỡ tiếng tăm nhất Paris, Piaf 
hoan hi tìm 

lại sinh lực làm việc mặc dù sức khoẻ hết sức tàn tạ. Và vinh 
quang rực rỡ với 

giọng mạnh mẽ truyền cảm làm rối loạn lòng người, trước 
khán thính giả chọn lọc 

sành điệu thủ đô. Nơi đây Piaf có dịp trở lại nhiều lần. Rồi 
Piaf lại dọc ngang 

nước Mỹ với chương trình rất nặng. Cuối cùng chấm dứt tại 
Nữu ước vào đầu 

năm 1956 với buổi trình diễn 22 bài tại thính phòng 
Carnegie Hall, 10.000 


vé bán ra, là ca sĩ tạp diễn đầu tiên hát tại "miếu đền" nhạc 
cổ điển này. Thành 

công tột đỉnh. Piaf thực sự nghiễm nhiên bước vào danh 
sách ngôi sao quốc tế. 

Con đường thênh thang. 

Nhưng nếu đường sự nghiệp suông sẻ rực rỡ bao nhiêu 

thì đường tình duyên truân chuyên khập khiễng bấy nhiêu: 
năm 1956 Piaf ly hôn 

với Jacques Pills. Sở thích của Piaf là nắm vận mạng đàn 
ông, dạy dỗ rồi 

biến họ thành ngôi sao nghệ thuật. Ca nhạc sĩ Georges 
Moustaki cùng Marguerite 

Monnot viết cho Piaf ca khúc "Milord" nằm trong danh sách 
những bài hát 

thành công nhất của cô, cũng không thoát khỏi luật lệ này. 
Cả hai đều cá tính 

độc đáo mạnh mẽ nên thành tình nhân, họ sống những ngày 
nhộn nhịp náo động và 

cùng bị tai nạn xe hơi thập tử nhất sinh mùa thu 1958, bị 
gãy 3 xương sườn, làm 

giảm thiểu sức khoẻ vốn đã bệ rạc của Piaf. (Đoạn này màn 
ảnh tối đen, âm thanh 

chỉ còn tiếng mưa tầm tã. Bỗng tiếng va chạm chát chúa 
của sắt thép, tiếng 

kính bể sắc sảo loảng xoảng... Không một tiếng kêu của 
người bị nạn). Đầu năm 

sau đang trên đỉnh vinh quang ở Nữu ước, Piaf xiu trên sân 
khấu phải đưa vào 


bịnh viện mổ cấp cứu. Piaf trở về Paris trong tình trạng thảm 
thương. Moustaki 

bỏ đi. Piaf sống vật vờ, yếu lả, bịnh hoạn... 

Cho đến một ngày nhạc sĩ trẻ 

Charles Dumont đem bản "Non je ne regrette rien" đến, mới 
chỉ hát trình 

diễn vài câu, Piaf bảo ngừng "Tôi sẽ hát bài này. Đó là đời 
tôi”. Và mấy 

tháng sau, đầu năm 1961, mặc dầu sức khoẻ tôi tệ vì thuốc 
men và các lần mổ xẻ, 

Piaf không nghe lời ngăn cản của bác sĩ và người thân cận, 
vẫn giữ lời hứa với 

người bạn giám đốc Olympia, hát để cứu phòng trình diễn 
đang trên đường khánh 

tận. Và thắng lợi rực rỡ với giọng ca vượt thời gian không ai 
sánh nổi, đã rút 

hết gan ruột diễn tả nỗi lòng mình, để nói mình không có gì 
hối tiếc. Một Piaf 

đau đớn kiêu hãnh phân trần, đang tự nhủ chính mình và 
hứa hẹn với mọi 

người... Cả nước Pháp xúc động. (Ai cũng thích bài hát này, 
nhưng 

xem phim mới thấy thấm thía Piaf trình diễn trong tâm trạng 
thế nào. Khán giả 

trên màn hình há hốc, sững sốt, bị thôi miên. Khán giả trong 
rạp xi nê lặng lễ 

chặm mắt. Hai loại khán giả cùng một nỗi niềm: xúc động 
cực độ và thương cảm vô 


cùng người đàn bà bé nhỏ có cuộc đời nổi chìm ngoại hạng). 


color=#993366>Cuối đời: 

Mùa hè 1961, Piaf gặp và yêu người đàn ông 

cuối cùng trong đời, cũng là người cuối cùng Piaf lăng xê: ca 
sĩ Theophanis 

Lamboukas gốc Hy lạp mà Piaf gọi thân mật Sarapo. Tháng 
6 Piaf nhận giải đĩa hát 

của l’Académie Charles Cros (Viện Hàn Lâm Charles Cros) 
cho toàn bộ 

sự nghiệp. Cuối năm, nữ nhạc sĩ dương cầm Marguerite 
Monnot tạ thế, Piaf mất 

thêm một người thân. Tháng 9-1962, Piaf hát lần cuối ở 
Olympia với chương 

trình chỉ gồm những bản nhạc tâm tình và ngày 25 từ trên 
cao tháp Eiffel, Piaf 

hát cho phim Le Jour Le Plus Long (Ngày dài nhất) lần chiếu 
ra mắt đầu 

tiên, bên dưới hầu hết là tài tử ngẩng đầu nhìn lên. Đêm đó, 
Piaf hát cho cả 

Paris phủ phục dưới chân mình. 

Đầu tháng 10, Piaf làm đám cưới với Sarapo. 

Tháng 2-1963 họ cùng trình diễn bài A quoi ça sert l'amour? 
(Tình yêu ích 

gì?). Chẳng ích gì vì quá trễ rồi: 2 tháng sau Piaf rơi vào tình 
trạng hôn mê. 

Mỗi khi chợt tỉnh giữa hai lần hôn mê nhìn thấy Sarapo 
chăm sóc bên giừờng bịnh, 


Piaf nói chẳng khác nào con trai săn sóc mẹ già, vì Piaf lớn 
hơn những 20 

tuổi. Vậy thì tình yêu ít nhất cũng có ích vào chuyện chăm 
sóc nhau những lúc 

cuối đời. 

Vĩnh biệt ngày 10-10-1963, thi hài Piaf được kín đáo mang 
về Paris 

và công bố ngày 11, cùng ngày với bạn thân Jean Cocteau. 
Hai người rất yêu quý 

nhau nên thiên hạ gọi "vợ chồng trong cái chết". Bà được an 
táng tại 

nghĩa trang Père La Chaise với cả Paris đưa tiễn. Trong 2 
ngày, từng hàng dài 

người ái mộ đến phúng điếu. Họ tha thứ cho cuộc đời không 
lấy gì gương mẫu của 

bà và giữ lại cái tài vô hạn với lòng tôn kính biết ơn "con bé 
ngoài 

đường”. Người ta tự hỏi không biết nếu nhạc sĩ Charles 
Dumont soạn bản 

Non je ne regrette rien sớm hơn vài năm, có thể cứu giúp 
Piaf khá hơn 

không? Piaf viết lời (có khi cả nhạc) cho khoảng 80 bản 
nhạc, đóng nhiều phim và 

kịch. 

Trong đống giấy tờ, người ta tìm thấy lá thư lạ lùng như sau 
không bao 

giờ gửi: 

"Tôi không sợ chết. Tôi không bao giờ thất vọng vì tình. Các 


tinh nhân đã mang lại cho tôi kinh nghiệm quý báu. Tôi 
không hối tiếc về những 

gì đã làm, về những gì đã biết, và nếu phải làm lại thì tôi 
cũng sẽ bắt đầu như 

vậy. Xin tạ ơn trời đã cho tôi cuộc đời cùng khả năng sống 
này, bởi vì tôi đã 

sống trọn vẹn một trăm phần trăm và không có gì tiếc rẻ". 
Cho mãi đến 

giờ, trên mộ Piaf luôn luôn đầy hoa tươi của khách thập 
phương, bởi Piaf đã đi 

vào huyền thoại và không thể bước ra. Bà là đứa con cưng 
trong khi chết cũng như 

trong lúc sống. Cuộc đời bà có nhiều đoạn hư hư thực thực 
bởi chính bà, với bản 

lĩnh mạnh mẽ bướng bỉnh cũng vô tình tạo thêm huyền tạp 
bất thường. Đối với dân 

Pháp, Piaf không chết, chỉ đi lưu diễn đâu đó ít lâu rồi lại trở 
về, lộng lẫy 

giàu có hơn vì thêm đàn con cháu mới. 

Người ta có thể thăm bà mỗi ngày tại 

bảo tàng Edith Piaf (đường Crespin du Gast, quận 11 Paris) 
viện bảo tàng 

dành cho bà. Và tại quãng trường Edith Piaf cách bịnh viện 
Tenon mấy thước, nơi 

La Môme chào đời, ngày 11-10-2003 kỷ niệm 40 năm Piaf 
mất, thị trưởng 

Paris đã khánh thành dựng bức tượng đứa con của đường së 


Xuân Sương. 


color=#000099>Paris, Mars 2007. 

Bibliographie. 

RFI 

Musique. 

Wikipédia. 

Piaf-Cerdan, un hymne à l'amour : 1946-1949 / Patrick 
Mahé và Dominique Grimault.- Robert Laffon , 2007. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Chimvietcanhnam.free 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 28 tháng 3 năm 2007 


